Tuyen ngon toan the gi6i v6 nhan quy6n 
cua Lien Hop Quoc 



Dirge Dai hoi dong Lien Hop Quoe thong qua va eong bo theo Nghi quyet 
so 217 (ni),*ngay 10 thang'l2 nam 1948. 



Loi noi d^u 

Vod nhan thiic rang: 

Viec thijfa nhan nhan pham von c6, cac quy6n binh dang va khong the tach rod cua moi 
thanh vien trong gia dinh nhan loai la co sd cho tu do, cong bang va hoa binh tren the 
gidi, 

Sir xam pham va coi thudfng nhan quyen da din den nhtcng hanh dong tan bao xam pham 
tori Irrong tam cua nhan loai, va viec xay dung mot the gidd trong do con ngudd dugc tu 
do ngon luan va tin nguong, khong con phai chiu n6i sg hai va cung cue dugc coi la 
nguyen vong cao ca nh^Lt cua loai ngudd, 

Nhan quyen phai dugc phap luat bao ve de m6i ngudd khong buoc phai noi loan nhu la 
bien phap cuoi cung de chong lai che do cudfng quyen va ap biic. 

Can phai khuyen khich viec phat trien quan he bang huu giua cac dan toe, 

Nhan dan cac nudfc thanh vien Lien Hop Qudc trong ban Hien chuong da mot Ian nira 
khang dinh niem tin cua minh vao nhung quyen cO ban cua con ngudd, vao nhan pham, 
vao gia tri cua moi ngudd, vao quyen binh dang nam nu, va da bay to quyet tam thiic day 
tien bo xa hoi cung nhu xay dung cac dieu kien song tot hon, tu do hon. 

Cac n\x6c thanh vien da cam ket, cung vdd to chiic Lien Hgp Quoc, phan dau thiic day 
moi ngudd ton trong va thuc hien cac quyen cung nhu nhung tu do co ban cua con ngudd. 

Nhan thiic thong nhat v6 nhung quy6n va tu do do cua con ngudd la yeu to quan trong 
nhat cho viec thuc hien day du cam ket nay. 

Nay, Dai hoi dong Lien Hgp Quoc tuyen bo: 

Ban tuyen ngon toan the gidd ve nhan quyen nay la thudfc do chung cho t^t ca cac n\x6c va tat 
ca cac dan toe danh gia viec thuc hien muc tieu ma moi ca nhan va moi to chiic trong xa hoi, 
tren co sd luon ghi nh6 Ban tuyen ngon nay, se ph^n d^u thuc day su ton trong cac quyen va tu 
do CO ban cua con ngudfi thong qua truyen ba va giao due, cung nhu se phan dau dam bao cho 
moi ngudd dan, d chinh cac mx6c thanh vien cua Lien Hgp Quoc va c( cac lanh tho thuoc quyen 
quan ly cua minh, cong nhan va thuc hien nhung quyen va tu do do mot each co hieu qua 
thong qua nhung bien phap tich cue, trong pham vi quoc gia hay quoc te. 

Di6u 1 : Tat ca moi ngudd sinh ra d6u dugc tu do va binh dang v6 nhan pham va quy6n. Moi 
con ngudd deu dugc tao hoa ban cho ly tri va luong tam va can phai doi xu" vdd nhau trong tinh 
bang huu. 



Dieu 2: Moi ngirdi deu dirac hucmg tat ca nhOng quyen va tu do neu trong Ban tuyen ngon 
nay, khong phan biet chung toe, mau da, gidi tinh, ngon ngu", ton giao, quan diem chinh tri 
hay cac quan diem khac, nguon gdc qudc gia hay xa hoi, tai san, thanh phan xu^t than hay dia 
vi xa hoi. 

Ngoai ra, cung khong c6 bat cu: su phan biet nao ve dia vi chinh tri, phap quyen hay qudc te 
cua qudc gia hay lanh tho ma mot ngUod xuat than, cho dii qudc gia hay lanh tho do dugc doc 
lap, duoc dat du6i che do uy tri, chua tU quan hay c6 chu quyen han che. 

Dieu 3: Moi ngudi deu c6 quyen sdng, tu do va an toan ca nhan. 

Dieu 4: Khong ai phai lam no le hay bi cuong biic lam viec nhu no le; moi hinh thiic no le va 
buon ban no le deu bi ngan cam. 

Di6u 5: Khong ai bi tra tan hay bi ddi xu", xvr phat mot each tan bao, v6 nhan dao hay ha thap 
nhan pham. 

Dieu 6: Moi ngudi deu c6 quyen duoc thiia nhan tu each la con ngudi trude phap luat d khap 
moi noi. 

Dieu 7: Tat ca moi ngudi deu bmh dang trude phap luat va duoc phap luat bao ve nhu nhau 
khong CO bat cii su phan biet nao. Tat ca moi ngudi deu duoc bao ve nhu nhau chdng lai moi 
hinh thiic phan biet ddi xu* vi pham Ban tuyen ngon nay cung nhu chdng lai moi hanh vi xiii 
giuc phan biet ddi xu* nhu vay. 

Di6u 8: Moi ngudi d6u ed quyen duoc cac toa an qudc gia ed tham quyen benh vue theo phap 
lucit trude nhung hanh vi vi pham cac quyen eo ban do hien phap hay luat phap quy dinh. 

Dieu 9: Khong ai bi bat, giam giu hay day di noi khac mot each doe doan. 

Dieu 10: Moi ngudi, vdi tu each binh dang ve moi phuong dien, deu ed quyen duofc mot toa an 
doc lap va v6 tu phan xu* cong bang va cong khai de xac dinh quyen, nghia vu hoac bat cii mot 
Idi buoc toi nao ddi vdi ngudi do. 

Dieu 11: Moi ngudi, neu bi quy toi hinh su, deu ed quyen duoc coi la vo toi cho den khi mot 
toa an cong khai, noi ngudi do da ed duoc tat ca nhung dam bao can thiet de bao chiJa cho 
minh, ehiing minh duoc toi trang cua ngudi dd dua tren eo sd luat phap. 

Khong ai bi ket toi hinh su vi mot hanh vi hay su tac traeh khong bi coi la mot toi hinh su theo 
quy dinh cua luat phap qudc gia hay qudc te vao thdi diem dd. Cung nhu khong cho phep ap 
dung hinh thiie xir phat ddi vdi mot toi hinh su nang hon so vdi quy dinh cua luat phap luc bay 
gid cho miie do pham toi cu the nhu vay. 

Dieu 12: Khong ai bi can thiep mot each doc doan ddi vdi cuoc sdng rieng tu, gia dinh, noi d 
hay thu tin cua ca nhan ngudi dd cung nhu khong bi xam pham tdi danh du va uy tin. Moi 
ngudi deu duoc phap luat bao ve chdng lai nhung hanh vi can thiep hoac xam pham nhu vay. 

Dieu 13: Moi ngudi deu ed quyen tu do di lai va cu trii trong pham vi lanh tho cua mdi qudc 
gia. 



Moi nguoi deu c6 quyen roi khoi bat cu: nudfc nao, ke ca nudfc mmh, ciing nhu c6 quyen trd ve 
nuofc minh. 

Dieu 14: Moi nguod deu c6 quyen tim kiem va duac lanh nan a nhung nudfc khac khi bi nguac 
dai. 

Quyen nay khong dugc ap dung trong truomg hop duong su bi tmy to vi nhung toi khong mang 
tinh chat chinh tri hay vi nhung hanh vi di nguac lai muc tieu va nguyen tac cua Lien Hop 
Quoc. 

Dieu 15: Moi ngUod deu c6 quyen nhap quoc tich cua mot nuofc nao do. 

Khong ai bi tudfc doat quoc tich cua minh hay bi khudfc tir quyen duoc thay ddi quoc tich mot 
each doc doan. 

Dieu 16: Nam hay nir den tuoi thanh nien deu c6 quyen ket hon va x^y dung gia dinh ma 
khong CO bat cii mot han che nao ve chung toe, quoc tich hay ton giao. Ho c6 quyen binh dang 
trong viec ket hon, trong cuoc song vo chong va luc ly hon. 

Viec ket hon chi dugc tien hanh khi c6 su dong y hoan loan va tu nguyen cua ca hai ben. 

Gia dinh la mot don vi tU nhien va co ban cua xa hoi va dugc xa hoi va nha nudfc bao ve. 

Dieu 17: Moi nguofi deu c6 quyen sd hiiu tai san cua rieng minh hay chung vod nhung nguod 
khac. 

Khong ai bi tudfc doat tai san cua minh mot each doc doan. 

Dieu 18: Moi nguod deu c6 quyen tu do suy nghi, y thiic va ton giao, ke ca tu do thay doi ton 
giao hay tin nguong, va tu do the hien ton giao hoac tin nguong dudd hinh thiic truyen ba, thuc 
hanh, thdf phung hoac 16 tiet, vdd tu each ca nhan hay tap the, cong khai hay rieng tu. 

Dieu 19: Moi ngudd deu cd quyen tu do ngon luan va b^y to quan diem; ke ca tu do bao luu y 
kien khong phu thuoc vao bat cii sU can thiep nao, cung nhu tu do tim kiem, thu nhan, truyen 
ba thong tin va y kien bang bat c\x phuong tien thong tin dai chiing nao va khong gidd han ve 
bien gidfi. 

Dieu 20: Moi ngudfi deu cd quyen tu do hop hanh va tham gia hiep hoi mot each hoa binh. 

Khong ai bi bat buoc phai tham gia mot hiep hoi nao. 

Dieu 21: Moi ngudri deu cd quyen tham gia vao chinh quyen cua nudfc minh, mot each true 
tiep hay thong qua nhung dai dien dugc tu do lua chgn. 

Moi ngudd deu cd quyen dugc hucmg cac dich vu cong cgng cua dat nudfc minh mot each binh 
dang. 

y chi cua nhan dan la co scf tao nen quyen luc cua chinh quyen; y chi nay dugc the hien qua 
cac cugc bau cir dinh ky va thuc su, theo nguyen tac bo phieu pho thong va binh dang va dugc 
thuc hien qua bo phieii kin hoac qua cac thu tuc bo phieu tu do tuong tu. 



Dieu 22: Vdi tu each la thanh vien cua xa hoi, moi nguofi deu c6 quyen dugfc hucmg bao hiem 
xa hoi cung nhu duoc thuc hien cac quyen ve kinh te, xa hoi va van hoa khong the thieu doi 
vdfi nhan ph^m va tii do phat trien nh^n each cua minh, thong qua n6 luc quoe gia, hop tac 
qude te va phti hop voi he thong to chiic va nguon luc cua m6i quoe gia. 

Di6u 23: Moi nguoi d6u c6 quy6n lam viec, tu do lua chon cong viee, duoc hucmg di6u kien 
lam viec cong bang va thuan Igi va duoc bao ve chong lai tinh trang that nghiep. 

Moi ngUod deu c6 quyen duoc tra cong ngang nhau cho cong viec nhu nhau, khong c6 bat cii 
su phan biet ddi x\i nao. 

Moi nguofi lao dong deu c6 quyen duoc hucmg che do thu lao cong bang va thuan Igi dam bao 
cho su ton tai cua ban than va gia dinh xtfng dang vdi nhan pham va duoc h6 trg them ttr cac 
hinh thiic bao trg xa hoi khac, neu can thiet. 

Moi nguod deu c6 quyen thanh lap va tham gia cac to chiic cong doan de bao ve quyen Igi cua 
minh. 

Dieu 24: Moi nguoi deu c6 quyen nghi ngoi va giai tri, ke ca quyen dugc han che hgp ly ve so 
giof lam viec va hucmg nhung ngay nghi dinh ky dugc tra luong. 

Dieu 25: Moi ngUod deu c6 quyen dugc hucmg miic song du de dam bao siic khoe va phuc Igi 
cua ban than va gia dmh, ve cac mat an, mac, of, y te va cac dich vu xa hoi can thiet khac, ciing 
nhu CO quyen dugc bao hiem trong trucmg hgp that nghiep, dm dau, tan tat, goa bua, gia nua 
hoac thieii phucmg tien sinh sdng do nhiing hoan canh khach quan vugt qua kha nang kiem 
soat cua minh. 

Cac ba me va tre em can dugc cham soc va giiip do dac biet. Tat ca tre em, sinh ra trong hoac 
ngoai gia thii, d6u dugc hucmg miic do bao trg xa hoi nhu nhau. 

Dieu 26: Moi nguM deu c6 quyen dugc hoc hanh. Phai ap dung che do giao due mi6n phi, it 
nhat la d bac tieu hoc va giao due co so. Giao due tieu hoc la bat buoc. Giao due ky thuat va 
nganh nghe phai mang tinh pho thong, va giao due cao hoc phai theo nguyen tac cong bang 
cho bat c\X ai c6 du kha nang. 

Giao due phai hudng tdi muc tieu giup con nguod phat trien day du nhan each va thuc day su 
ton trong ddi vdi cac quyen va tu do co ban cua con nguod. Giao due phai tang cudng sU hieu 
biet, long vi tha va tinh bang hiiu giua tat ca cac dan toe, cac nhom ton giao va chung toe, 
cung nhu phai day manh cac boat dong cua Lien Hgp Qude vi muc dich gin giii hoa binh. 

Cha, me co quyen Uu tien lua chon loai hinh giao due cho con cai. 

Dieu 27: Moi nguoi deu co quyen tu do tham gia vao doi sdng van hoa cua cong dong, dugc 
thucmg thiic nghe thuat va chia xe nhirng thanh tuu va Igi ich cua tien bo khoa hoc. 

Moi ngudi deu cd quyen dugc bao ho ddi vdi nhung quyen Igi ve vat chat va tinh th^n xuat 
phat ttf cong trinh khoa hoc, van hoc va nghe thuat ma ngudi do la tac gia. 

Dieu 28: Moi ngudi deu cd quyen dugc hudng trat tu xa hoi va trat tu qude te trong do cac 
quyen va tU do neu trong Ban tuyen ngon nay cd the dugc thuc hien day du. 



Dieu 29: Moi nguofi deu c6 nghia vu doi vod cong dong la nod duy nhat ngiroi do c6 the phat 
trien nhan each eua minh mot eaeh tu" do va day du. 

Khi thue hien eae quyen va tvr do eua minh, moi nguoi ehi ehiu nhOng han ehe do luat dinh, 
nham mue dieh duy nhat la dam bao su eong nhan va ton trong thieh dang doi vdri eae quy6n 
va tu do eua nguoi khae eung nhu dap ling nhiing yeu eau ehinh dang v6 dao diie, trat tu xa hoi 
va phiie Igi ehung trong mot xa hoi dan ehu. 

Trong bat cuf trud^ng hop nao, viee thue hien nhting quyen va tu do nay eung khong ducre di 
nguae lai vdri nhung mue tieu va nguyen tae eua Lien Hop Qude. 

Dieu 30: Khong duae phep di6n giai bat ky dieu khoan nao trong Ban tuyen ngon nay theo 
hud^g ngam y eho phep bat ky quoe gia, nhom nguoi hay ea nhan nao duae quyen tham gia 
vao bat ky hoat dong nao hay thue hien bat ky hanh vi nao nham pha hoai bat ky quyen va tu 
do nao neu trong Ban tuyen ngon nay. 



